Ngân Hàng KASIKORN 
HE #®‡E/5 KASIKORNBANK 


HỢP ĐÒNG VAY VÓN KINH DOANH KBANK 


Hợp Đồng Vay Vốn Kinh Doanh KBank này (“Hợp Đồng”) được lập giữa các bên sau đây: 


A. 


và 


Bên Cho Vay: NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh 
(“Ngân Hàng”) 

Địa chỉ: NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh 

Tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Mã số đăng ký doanh nghiệp: 0316720237 


Giấy phép thành lập và hoạt động số 04/GP-NHNN cắp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 19/01/2021, 
người đại diện theo pháp luật: ông Chatuporn Boozaya-Angool. 


Bên Vay: bên đề nghị cắp tín dụng và chủ tài khoản của tài khoản có thông tin được ghi nhận tại đơn đề nghị 
cấp tín dụng trong Ứng Dụng K PLUS hoặc ứng dụng/ kênh cho vay áp dụng khác của Ngân Hàng đề nghị 
cấp khoản vay hoặc khoản tín dụng từ Ngân Hàng (“Đơn Đề Nghị Cấp Tín Dụng”) được nộp cho Ngân Hàng 
và được ghi trên Thông Báo Chấp Thuận Của Ngân Hàng như được định nghĩa tại Điều 1.1 dưới đây. 


Các bên đồng ý ký kết Hợp Đồng này theo các điều khoản và điều kiện như sau: 


1 


Thông tin chỉ tiết và giải ngân Khoản Vay 

1.1 Bên Vay đồng ý vay từ Ngân Hàng một khoản vay không có tài sản bảo đảm để thực hiện hoạt 
động kinh doanh (“Khoản Vay”) với hạn mức tín dụng, lãi suất, kỳ hạn trả nợ và thời hạn cho 
vay được Ngân Hàng chấp thuận và thông báo cho Bên Vay trong văn bản riêng rẽ (“Thông 
Báo Chấp Thuận Của Ngân Hàng”). Bên Vay cam kết sử dụng Khoản Vay cho mục đích nêu 
tại Hợp Đồng này. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày Ngân Hàng phát hành Thông Báo Chấp 
Thuận Của Ngân Hàng. 

1.2 Hợp Đồng này, Đơn Đề Nghị Cấp Tín Dụng, Thông Báo Chấp Thuận Của Ngân Hàng như được 
sửa đổi và bỗổ sung tại từng thời điểm (được gọi chung là “Các Tài Liệu Vay Vốn”) sẽ cấu thành 
một hợp đồng giữa Ngân Hàng và Bên Vay liên quan đến Khoản Vay nói trên. Trường hợp có 
sự bắt đồng giữa bắt kỳ tài liệu nào của Các Tài Liệu Vay Vốn, thứ tự ưu tiên giữa các tài liệu 
như sau (từ cao nhất đến thấp nhất): 

1.2.1 Thông Báo Chấp Thuận Của Ngân Hàng; 
1.2.2 Hợp Đồng này; và 
1.2.3 Đơn Đề Nghị Cấp Tín Dụng. 
1:3 Bên Vay đồng ý và xác nhận rằng trong suốt thời hạn của Hợp Đồng này: 


1.3.1 Bên Vay tuân thủ hoàn toàn với các các quy tắc và quy chế nội bộ và/hoặc chính sách 
của Ngân Hàng (hiện hữu hoặc trong tương lai); 
1.3.2 Khoản Vay được yêu cầu không phải để thanh toán trực tiếp cho các cá nhân, hộ gia 


đình, chủ trang trại, hộ kinh doanh và tổ hợp tác có hoạt động sản xuất kinh doanh 
trên địa bàn nông thôn, cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp và 
thủy sản. 

1:38 Bên Vay không vi phạm Hợp Đồng này mà vi phạm đó đang tiếp diễn và chưa được 
khắc phục bởi Bên Vay hoặc được miễn trừ bởi Ngân Hàng; và 

1.3.4 Các điều kiện khác được Ngân Hàng yêu cầu tùy từng thời điểm 

1.4. Vào ngày giải ngân Khoản Vay là ngày Ngân Hàng chuyển Khoản Vay vào số tài khoản vay của 
tài khoản trực tuyến K Plus của Bên Vay được mở và duy trì với Ngân Hàng ("Tài Khoản Trực 
Tuyến K PLUS") và/hoặc các tài khoản khác dưới tên Bên Vay mà đã được Bên Vay cung cấp 
tại Đơn Đề Nghị Cấp Tín Dụng và được nêu trong Thông Báo Chấp Thuận Của Ngân Hàng (gọi 
chung là "Tài Khoản Giải Ngân”), Bên Vay đề nghị và ủy quyền cho Ngân Hàng khấu trừ phí và 
các chỉ phí nêu tại các Điều 2 và 5.3 từ Khoản Vay trước khi thực hiện việc giải ngân. 

1.5 Trong trường hợp Ngân Hàng nhận thấy rằng không thể chuyển Khoản Vay vào Tài Khoản Giải 
Ngân vì bát kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn trong trường hợp Tài Khoản Giải Ngân 
bị phong tỏa, Ngân Hàng sẽ không có nghĩa vụ phải chuyển Khoản Vay vào Tài Khoản Giải 
Ngân và có thể đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này với hiệu lực tức thì bằng cách gửi thông 
báo bằng văn bản đến Bên Vay. 

1.6 Bên Vay sẽ hợp tác với Ngân Hàng trong việc cung cấp dữ liệu liên quan để Ngân Hàng đánh 
giá và thực hiện chấp thuận Khoản Vay đồng thời kiểm tra, giám sát việc rút vốn và trả nợ. 

1.7 _ Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định nào tại Hợp Đồng này, Bên Vay đồng ý và xác nhận rằng 
tại bất kỳ thời điểm nào, Ngân Hàng, bằng quyền tự quyết của mình, được quyền bảo lưu quyền 
xem xét lại hoặc dừng, một phần hay toàn bộ, hoặc chấm dứt Hợp Đồng này/Khoản Vay do 


Trang 1/8 
VERSION 9/2024 


1.8 


Ngân Hàng KASIKORN 
#®†E/5 KASIKORNBANK 


Ngân Hàng cắp tại bắt kỳ thời điểm nào mà Ngân Hàng xét thấy phù hợp. Bên Vay cũng đồng ý 
rằng hành động này của Ngân Hàng không gây thiệt hại cho mình và mình sẽ không phản đối 
và/hoặc khiếu nại hành động đó của Ngân Hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Bên Vay có thể giải 
ngân Khoản Vay theo các điều khoản, điều kiện, khoảng thời gian và phương thức do Ngân 
Hàng quy định mà Ngân Hàng xét thấy phù hợp. 

Bên Vay đồng ý và xác nhận rằng mình là bên thụ hưởng duy nhất của Hợp Đồng này. 


Hoàn Trả Khoản Vay, Tiền Lãi, Tiền Lãi Quá Hạn, và Tính Toán Tiền Lãi 


2.1 


2. 


2.3 


Hoàn Trả Khoản Vay 


Trừ trường hợp Ngân Hàng chấp thuận khác đi, Bên Vay đồng ý hoàn trả nợ gốc của Khoản 
Vay đã rút từ Ngân Hàng với lãi phát sinh theo Thông Báo Chấp Thuận Của Ngân Hàng cho 
Ngân Hàng trên cơ sở thanh toán theo từng đợt, mỗi một (1) tháng thanh toán một lần với số 
tiền bằng nhau và trong ngày đến hạn do Ngân Hàng thông báo (với điều kiện là tại đợt thanh 
toán cuôi cùng, Bên Vay phải hoàn trả đủ dư nợ gốc còn tồn đọng của Khoản Vay, lãi phát sinh, 
bất kỳ phí và phí tổn nào còn nợ Ngân Hàng). Nếu ngày Giải Ngân là ngày thứ 6 đến ngày thứ 
20 của một tháng, Bên Vay phải trả nợ đợt một trong ngày thứ 5 của tháng tiếp theo theo thông 
báo của Ngân Hàng tại Thông Báo Chấp Thuận Của Ngân Hàng. Nếu ngày Giải Ngân là ngày 
thứ 21 của một tháng đến ngày thứ 5 của tháng tiếp theo, Bên Vay phải trả nợ đợt một trong 
ngày thứ 20 của tháng tiếp theo theo thông báo của Ngân Hàng tại Thông Báo Chấp Thuận Của 
Ngân Hàng. Mỗi đợt thanh toán tiếp theo phải được thanh toán trong ngày thứ 5 hoặc ngày thứ 
20 tương ứng của tháng đến hạn. Bên Vay đồng ý hoàn trả đầy đủ toàn bộ nợ gốc của Khoản 
Vay cùng với lãi tiền vay theo Hợp Đồng này và bằng đồng tiền tương tự đồng tiền của Khoản 
Vay mà Ngân Hàng đã giải ngân trừ trường hợp Thông Báo Chấp Thuận Của Ngân Hàng có 
quy định khác. Nếu ngày thứ 5 hoặc ngày thứ 20 tương ứng của tháng đó không phải là Ngày 
Làm Việc (như được định nghĩa dưới đây) thì ngày trả nợ sẽ vào Ngày Làm Việc tiếp theo của 
tháng mà Ngân Hàng sẽ ghi nợ Tài Khoản Trực Tuyến K PLUS của Bên Vay để trả nợ theo Điều 
2.3. 


Trường hợp Bên Vay vi phạm trong việc trả nợ, Bên Vay sẽ phải thanh toán toàn bộ các dư nợ 
phải trả cho Ngân Hàng gồm dư nợ gốc cùng với tiền lãi như được quy định tại Điều 2.2 và lãi 
quá hạn theo lãi suất quá hạn cho số nợ quá hạn thanh toán như được quy đinh tại Điều 2.2. 


Lãi suất được nêu trong Thông Báo Chấp Thuận Của Ngân Hàng sẽ được tính toán trên cơ sở 
hàng ngày theo số ngày thực tế đã trôi qua trong thời hạn tính lãi tiền vay. Một năm tương đương 
ba trăm sáu mươi lăm (365) ngày. 


Trừ trường hợp có quy định khác trong Thông Báo Chấp Thuận Của Ngân Hàng, trong trường 
hợp trả nợ trước hạn, Bên Vay sẽ phải thanh toán cho Ngân Hàng khoản phí trả nợ trước hạn 
với mức phí bằng 5% (năm phần trăm) số tiền của Khoản Vay được trả trước hạn. Phí trả nợ 
trước hạn sẽ phải được thanh toán đồng thời với số tiền trả nợ trước hạn của Khoản Vay. 


Phụ thuộc vào Điều 2.2, Bên Vay đồng ý trả lãi tiền vay theo mức lãi suất được Ngân Hàng chấp 
thuận và thông báo cho Bên Vay như quy định tại Thông Báo Chấp Thuận Của Ngân Hàng. 
Ngân Hàng có thê giải ngân số tiền của Khoản Vay mà Ngân Hàng thấy phù hợp mà không phụ 
thuộc vào sô tiên của Khoản Vay mà Bên Vay yêu câu trong Đơn Đề Nghị Câp Tín Dụng của 
Bên Vay. Tiên lãi sẽ được tính trên tông nợ gôc đã được giải ngân cho Bên Vay và chưa được 
thanh toán cho Ngân Hàng, bắt đầu từ ngày Ngân Hàng chuyển Khoản Vay vào Tài Khoản Giải 
Ngân cho đến ngày trả nợ (không bao gồm ngày trả nợ). Tiền lãi sẽ được thanh toán cùng với 
việc thanh toán nợ gốc của Khoản Vay. : l 
Trong trường hợp Bên Vay không thanh toán bât kỳ khoản phải trả nào theo Hợp Đông này vào 
ngày đến hạn thì các khoản tiền lãi quá hạn sẽ phải được thanh toán ngay lập tức cho Ngân 
Hàng và được tính trên số tiền quá hạn thanh toán liên quan. Cụ thể như sau: 
2.2.1 Lãi suất quá hạn (áp dụng cho khoản nợ gốc quá hạn) = 150% lãi suất được chấp thuận 
theo Điều 2.1 áp dụng cho số nợ gốc quá hạn trong thời gian quá hạn. 
Để tránh hiểu nhằm, trong thời gian quá hạn, lãi suất quá hạn áp dụng cho khoản nợ gốc 
quá hạn sẽ được áp dụng thay cho (chứ không phải bổ sung vào) lãi suất đã được chấp 
thuận theo Điều 2.1 đối với khoản nợ gốc quá hạn; và 
2.2.2 Lãi suất quá hạn (áp dụng cho tiền lãi quá hạn) = 10% một năm áp dụng cho số dư lãi 
quá hạn trong thời ¡ gian quá hạn. 
Bên Vay theo đây ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang cho Ngân Hàng ghi nợ khoản tiền 
thu được từ Tài Khoản Trực Tuyến K PLUS và/hoặc tài khoản của Bên Vay hoặc bắt kỳ loại tài 
khoản nào khác được mở và duy trì với Ngân Hàng và/hoặc từ khoản tiền thu được của Bên 
Vay thuộc quyền nắm giữ của Ngân Hàng và/hoặc thuộc thẳm quyền ra chỉ thị của Ngân Hàng, 
bất kể Ngân Hàng đã nhận được khoản tiền thu được đó và/hoặc việc nắm giữ khoản tiền đó 
và/hoặc có thẳm quyền ra chỉ thị dưới bất kỳ phương thức nào hay chưa, để hoàn trả ngay số 


Trang 2/8 
VERSION 9/2024 


2.4 


2.5 


2.6 


2.7 


Ngân Hàng KASIKORN 
f#†Eí1 KASIKORNBANK 


tiền gốc, tiền lãi, lãi quá hạn, lệ phí dịch vụ, phí, chi phí của Khoản Vay và các khoản tiền khác 
phải trả cho Ngân Hàng và/hoặc để bồi thường cho tổn thất phát sinh của Ngân Hàng mà không 
cần thông báo trước. Ngân Hàng sẽ gửi chứng từ ghi nợ cho Bên Vay sau khi thực hiện việc ghi 
nợ. 


Trường hợp Ngân Hàng không khấu trừ tiền của Bên Vay theo các phương thức nêu trên vì bất 
kỳ lý do nào, việc không khẩu trừ nói trên sẽ không được xem là sự từ bỏ quyên của Ngân Hàng 
đôi với nghĩa vụ của Bên Vay trong việc hoàn trả Các Khoản Vay theo Hợp Đông này hay là sự 
từ bỏ quyên của Ngân Hàng trong việc thực hiện bất kỳ việc ghi nợ nào như vậy trong tương lai. 
Bên Vay đông ý rằng bật kỳ sô tiên nào nhận được như khoản hoàn trả/khoản thanh toán các 
khoản nợ liên quan đến mỗi Khoản Vay sẽ được Ngân Hàng phân bổ theo thứ tự sau đây: 
2.4.1 Trường hợp: Tình trạng bình thường (không chậm thanh toán) 

(i) thanh toán bắt kỳ chỉ phí/phí tổn nào (nếu có); 

(i) — thanh toán nợ gốc; và 

(ii) — thanh toán tiền lãi. 


2.4.2. Trường hợp: Tình trạng chậm thanh toán (DPD) 
(i) nợ gốc quá hạn thanh toán; 
¡) _ tiền lãi trên nợ gốc quá hạn thanh toán; 
ii) — nợ gốc đến hạn; 
iv) — nợ lãi đến hạn; 
)_ tiền lãi chậm thanh toán cho khoản lãi không thanh toán đúng hạn; và 
(vi) _ thanh toán bắt kỳ chi phí/khoản phí nào (nếu có). 
Không phụ thuộc quy định tại đoạn trên đây, Bên Vay đồng ý rằng số tiền nhận được như việc 
hoàn trả/thanh toán các khoản nợ có thể được Ngân Hàng phân bổ theo thứ tự khác nhau, 
chừng nào thứ tự phân bổ khác nhau đó không có ảnh hưởng bắt lợi đến Bên Vay và trong 
phạm vi được pháp luật cho phép trong từng thời kỳ. 


ự 
( 
( 
(v 


Bên Vay đồng ý rằng Ngân Hàng có thể phân bỗ các khoản tiền mà Ngân Hàng nhận được dưới 
hình thức hoàn trả/thanh toán cho các khoản nợ của mỗi đợt thanh toán thông qua thanh toán 
cho các chỉ phí, phí tổn (nếu có), lãi tiền vay và khoản nợ gốc của Khoản Vay còn nợ có kỳ hạn 
dài nhất trước, sau đó, khoản thanh toán này có thể được thực hiện cho khoản tiền còn nợ có 
kỳ hạn dài thứ hai theo thứ tự (Thanh Toán Khoản Vay Theo Thời Hạn). 

Trong trường hợp Bên Vay dự kiến mình sẽ không thể trả bất kỳ một khoản thanh toán nào theo 
Hợp Đồng này khi đến hạn, Bên Vay có thể đề nghị Ngân Hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ bằng 
cách gửi đề nghị bằng văn bản đến Ngân Hàng. Trong trường hợp chấp thuận đề nghị cơ cấu 
lại thời hạn trả nợ của Bên Vay, Ngân Hàng sẽ gửi thông báo chấp thuận trong đó có thời hạn 
trả nợ mới đến Bên Vay. Thông báo này sẽ là một phần không tách rời của Các Tài Liệu Vay 
Vốn và có hiệu lực ràng buộc đối với Bên Vay. 

Nếu Bên Vay không thanh toán đầy đủ nợ gốc đến hạn và/hoặc yêu cầu cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ của Bên Vay nêu tại Điều 2.6 trên không được Ngân Hàng chấp thuận thì số dư nợ gốc chưa 
thanh toán đó sẽ trở thành nợ quá hạn kể từ ngày Bên Vay không thực hiện thanh toán và sẽ 
chịu khoản tiền lãi quá hạn với mức lãi suất quá hạn được nêu tại Điều 2.2 trên. Ngân Hàng sẽ 
thông báo với Bên Vay về chuyển nợ quá hạn trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày đến hạn theo 
pháp luật Việt Nam. Thông báo sẽ gồm, bên cạnh các nội dung khác, số dư nợ gốc quá hạn, 
thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất quá hạn được áp dụng. 


Sai phạm/Vi phạm 


3.1 


3.2 


3.3 


Trường hợp Bên Vay qua đời, mọi khoản nợ theo Hợp Đồng này sẽ được xem là đến hạn và 
phải trả ngay lập tức. Ngân Hàng được quyền ghi nợ khoản tiền thu được của Bên Vay hoặc 
các khoản tiền thu được khác mà Bên Vay sẽ được nhận để hoàn trả ngay lập tức các khoản 
nợ theo Hợp Đồng này. Nếu khoản tiền thu được không đủ để hoàn trả cho số nợ còn tồn đọng, 
trong phạm vi được pháp luật áp dụng cho phép, Ngân Hàng có quyền yêu cầu thanh toán các 
khoản nợ cho đến khi người thừa kế hoặc người kế vị hợp pháp của Bên Vay thanh toán đầy đủ 
các khoản nợ. 

Nếu bắt kỳ sự việc, chứng nhận và/hoặc xác nhận nào được Bên Vay cung cấp cho Ngân Hàng 
theo Các Tài Liệu Vay Vốn và/hoặc các tài liệu/thông tin khác được Bên Vay cung cấp cho 
Ngân Hàng là không trung thực, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm về các nội dung cơ bản, 
mọi khoản nợ theo Hợp Đồng này sẽ được xem là đến hạn và phải trả ngay lập tức và Ngân 
Hàng có quyền yêu cầu Bên Vay hoàn trả ngay lập tức các khoản nợ theo Hợp Đồng này. 

Nếu Bên Vay vi phạm bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào theo Hợp Đồng này hoặc vi phạm bất kỳ 
điêu khoản nào của Các Tài Liệu Vay Vôn, mọi khoản nợ theo Hợp Đông này sẽ được xem là 
đên hạn và phải trả ngay lập tức và Ngân Hàng có quyên yêu câu Bên Vay hoàn trả ngay lập 
tức các khoản nợ theo Hợp Đồng này. 


Trang 3/8 
VERSION 9/2024 


Ngân Hàng KASIKORN 
#®†E/5 KASIKORNBANK 


3.4 Nếu theo toàn quyền quyết định của mình Ngân Hàng thấy rằng, vì mục đích của bắt kỳ luật áp 
dụng nào, Bên Vay đang hoặc đang bị coi là không thể thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc 
không có khả năng trả nợ, dừng thanh toán bắt kỳ khoản nợ nào của Bên Vay hoặc vì lý do khó 
khăn tài chính thực tế hoặc dự kiến hoặc bắt đầu đàm phán với một hoặc nhiều chủ nợ nhằm 
gia hạn bắt kỳ khoản nợ nào của Bên Vay hoặc Bên Vay thừa nhận mình không có khả năng 
thanh toán các khoản nợ khi đến hạn thì mọi khoản nợ theo Hợp Đồng này sẽ được xem là đến 
hạn và phải trả ngay lập tức và Ngân Hàng có quyền yêu cầu Bên Vay hoàn trả ngay lập tức các 
khoản nợ theo Hợp Đồng này. 

3.5. Nếu Bên Vay sử dụng Khoản Vay cho bắt kỳ mục đích nào ngoài mục đích được quy định trong 
Hợp Đồng này, mọi khoản nợ theo Hợp Đồng này sẽ được xem là đến hạn và phải trả ngay lập 
tức và Ngân Hàng có quyền yêu cầu Bên Vay hoàn trả ngay lập tức các khoản nợ theo Hợp 
Đông này. 

3.6 Bên Vay cam đoan và bảo đảm rằng, tại thời điểm yêu cầu cấp Khoản Vay theo Hợp Đồng này, 
theo kê khai của Bên Vay, bất kỳ người có liên quan nào của Bên Vay (cùng với Bên Vay) không 
có tổng dư nợ tín dụng được Ngân Hàng cấp vượt quá tỷ lệ theo quy định của pháp luật hiện 
hành. 

3.7 Trong trường hợp Ngân Hàng biết tổng dư nợ cấp tín dụng cấp cho Bên Vay và người có liên 
quan của họ vượt quá tỉ lệ được quy định theo pháp luật hiện hành, hoặc nếu Ngân Hàng phát 
hiện thông tin người có liên quan của Bên Vay là không trung thực hoặc không chính xác, Ngân 
Hàng bảo lưu quyền chấm dứt Khoản Vay do Ngân Hàng cấp theo Hợp Đồng này hoặc Ngân 
Hàng sẽ, theo toàn quyền tùy nghỉ quyết định không bị ràng buộc của mình, được quyền, trong 
giới hạn tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, thực hiện tất cả các hành động cần thiết để 
xử lý Khoản Vay theo cách mà Ngân Hàng cho là phù hợp theo pháp luật hiện hành và các điều 
khoản và điều kiện của Hợp Đồng này để hoàn trả đầy đủ các nghĩa vụ. 

3.8 _ Khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào quy định tại điều 1.3 và/hoặc từ Điều 3.1 đến Điều 3.7 trên, Bên 
Vay đồng ý rằng sự kiện đó sẽ câu thành một sự kiện vi phạm, và Ngân Hàng sẽ có quyền, vào 
bất kỳ lúc nào, gửi một thông báo bằng văn bản cho Bên Vay để tuyên bế rằng tất cả các Khoản 
Vay cùng với toàn bộ số tiền lãi phát sinh, và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh hoặc chưa 
thanh toán trở nên đến hạn và phải được thanh toán khi xảy ra sự kiện đó và/hoặc Ngân Hàng 
theo toàn quyền tùy nghỉ quyết định của mình, hủy bỏ và/hoặc chấm dứt việc cấp các Khoản 
Vay, mà thông báo này sẽ bao gồm, trong số các nội dung khác, các nội dung theo quy định của 
pháp luật Việt Nam áp dụng. Nếu Bên Vay không thanh toán bắt kỳ khoản nào trong số các 
khoản đến hạn và phải trả đó vào ngày được Ngân Hàng thông báo bằng văn bản, bất kỳ khoản 
nào trong số các khoản chưa thanh toán đó sẽ trở thành nợ quá hạn kể từ ngày Bên Vay không 
thanh toán và sẽ phải chịu lãi suất quá hạn như quy định tại Điều 2.2 nêu trên. Trong trường 
hợp này, Ngân Hàng có quyền thực thi tất cả các quyền và quyền hạn có sẵn cho mình theo 
Các Tài Liệu Vay Vốn và luật áp dụng. 


4 Sử Dụng, Thu Thập và Tiết Lộ Thông Tin 

4.1 Bằng việc giao kết Hợp Đồng này, Bên Vay đồng ý và chấp thuận việc Ngân Hàng xử lý dữ liệu 
của Bên Vay, bao gồm cả dữ liệu cá nhân (gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm) và dữ liệu 
không phải là dữ liệu cá nhân như thông tin tài chính, được cung cấp cho và/hoặc thu thập bởi Ngân Hàng (tùy 
từng trường hợp) để giao kết Hợp Đồng và cung cấp các dịch vụ/hành động cần thiết theo Hợp Đồng này trong 
phạm vi pháp luật cho phép, nhằm mục đích (¡) cung cấp các dịch vụ cần thiết, (ii) hoàn tất yêu cầu của Bên Vay 
trước khi cung cấp dịch vụ, (iii) giao các bên thứ ba hỗ trợ dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn trong dịch vụ 
công nghệ thông tin, truyền thông và thu hồi nợ, (iv) chuyển giao quyền và/hoặc nghĩa vụ, (v) quản lý khiếu nại, 
(vi) quản lý rủi ro và/hoặc (vii) tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra, Bên Vay cũng đồng ý và chấp thuận 
cho Ngân Hàng tiết lộ và chuyển giao các thông tin của Bên Vay ở phạm vi trong nước hoặc ra nước ngoài cho (i) 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED và các công ty liên kết/công w con của KASIKORNBANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED, (ii) các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài, (iii) đại diện của Ngân Hàng, (iv) đối tác kinh doanh, 
(v ) nhà thầu phụ, (vi) liên minh liên kết thương hiệu, (ii) các bên nhận chuyển nhượng quyên/nghĩa vụ dự kiến, (ii) 
các bên nhận chuyển nhượng quyền/nghĩa vụ và (ix) các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây của 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED. Bên Vay đồng ý và chấp thuận cho Ngân Hàng tiết lộ dữ liệu 
và/hoặc thông tin cá nhân và cũng đồng ý và chấp thuận cho các bên thứ ba nói trên thu thập, sử dụng, tiết lộ 
và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin của mình cho các mục đích tương tự. Bên Vay có các 
quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của Ngân Hàng liên quan đến 
các thông tin cá nhân của Bên Vay do Ngân Hàng thu thập và/hoặc xử lý, bao gồm nhưng không giới hạn bởi 
quyền được biết, quyền đồng ý, quyền truy cập, quyền rút lại sự đồng ý (trong phạm vi không ảnh hưởng đến các 
nghĩa vụ theo hợp đồng của hợp đồng vay), quyên xóa dữ liệu, quyên hạn chế xử lý dữ liệu, quyên cung cấp dữ 
liệu, quyền phản đối xử lý dữ liệu, quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và quyền 
tự bảo vệ. Bên Vay đã đọc và hiểu rõ Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của Ngân Hàng có sẵn tại địa chỉ: 


https:/www.kasikornbank.com.vn/VN/about/Pages/Privacy-Policy.aspx 


Cho mục đích của điều khoản này, “xử lý” dữ liệu cá nhân có nghĩa là một hoặc nhiều hoạt động 
tác động tới dữ liệu cá nhân, như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy 


Trang 4/8 
VERSION 9/2024 


Ngân Hàng KASIKORN 
 # †Rí1 KASIKORNBANK 


cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá 
nhân hoặc các hoạt động khác có liên quan. 


Bằng việc giao kết Hợp Đồng này, Bên Vay theo đây chấp nhận và đồng ý rằng Bên Vay tự 
nguyện đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo và phục vụ các mục đích được quy định cụ thê tại 
điều này sau khi đã biết rõ (i) loại dữ liệu cá nhân được xử lý, (ii) mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, (ii) tổ chức, cá 
nhân được xử lý dữ liệu cá nhân, (iv) cách thức xử lý, (v) hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra, (Vi) 
thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc xử lý dữ liệu và (vii) các quyền và nghĩa vụ của Bên Vay theo quy định của 
pháp luật hiện hành đối với dữ liệu cá nhân của mình. Bên Vay theo đây xác nhận rằng mình đã được thông báo 
rằng một số hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân được xử lý là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật 
hiện hành. Để điều chỉnh dữ liệu và/hoặc thông tin chỉ tiết, Bên Vay cần thông báo trước cho Ngân Hàng theo quy 
trình do Ngân Hàng quy định. 

4.2 __ Trong trường hợp Bên Vay cung cấp cho Ngân Hàng thông tin về người khác cho bất kỳ hành 
động nào liên quan đến các mục đích nêu trên, Bên Vay theo đây xác nhận rằng mình đã nhận được chấp thuận 
từ người đó hoặc đã căn cứ vào cơ sở hợp pháp khi cung cấp thông tin về người đó cho Ngân Hàng và rằng Bên 
Vay đã thông báo cho người này thông tin chỉ tiết về việc Ngân Hàng thu thập, sử dụng và/ hoặc tiết lộ thông tin 
theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư nêu trên. 

4.3. Bên Vay xác nhận, đồng ý và chấp thuận rằng Ngân Hàng được Bên Vay cho phép cung cấp 
thông tin tín dụng của Bên Vay cho Công Ty Thông Tin Tín Dụng (được được định nghĩa dưới đây) mà Ngân Hàng 
là một tổ chức tham gia theo Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ (có thể được 
sửa đổi, bỗ sung tại từng thời điểm) nhằm phân tích, xử lý, đánh giá và tổng hợp thông tin tín dụng của Bên Vay 
để đánh giá các nhu cầu tài chính và các mục đích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật theo các điều kiện 
và điều khoản sau: 


(a) Công Ty Thông Tin Tín Dụng nghĩa là Công ty cả phần Thông tin Tín dụng Việt Nam 
với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102547296 cấp lần đầu ngày 
27/11/2007 (như có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). 

(b) Trong trường hợp Công Ty Thông Tin Tín Dụng bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, Ngân Hàng sẽ ngừng cung cấp 
thông tin tín dụng của Bên Vay cho Công Ty Thông Tin Tín Dụng và thông tin tín dụng 
của Bên Vay tại Công Ty Thông Tin Tín Dụng sẽ được xử lý theo quy định của chính 
phủ về cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Trong thời hạn tối đa mười (10) Ngày Làm 
Việc kể từ ngày Ngân Hàng nhận được thông báo của Công Ty Thông Tin Tín Dụng về 
kế hoạch xử lý thông tin tín dụng, Ngân Hàng sẽ thông báo cho Bên Vay về kế hoạch 
đó. 
Trong Hợp Đồng này, một “Ngày Làm Việc” có nghĩa là một ngày (ngoại trừ thứ bảy, 
chủ nhật hoặc một ngày lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc các ngày mà 
Ngân Hàng được yêu cầu phải đóng cửa hoạt động nhằm tuân thủ quyết định của cơ 
quan có thẩm quyền) mà Ngân Hàng mở cửa hoạt động thông thường ở Việt Nam. 

(c) Nội dung của thông tin tín dụng của Bên Vay được cung cấp và việc Ngân Hàng cung 
cấp thông tin tín dụng của Bên Vay cho Công Ty Thông Tin Tín Dụng sẽ tuân thủ theo 
các quy định của Chính phủ về cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng và các quy định có 
liên quan khác. 

(d) Thông tin tín dụng của Bên Vay tại Công Ty Thông Tin Tín Dụng sẽ được xử lý theo 
các quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. 

(f) Bên Vay thừa nhận rằng Công Ty Thông Tin Tín Dụng có trách nhiệm đảm bảo việc lưu 
trữ và duy trì đầy đủ và chính xác thông tin tín dụng của Bên Vay do Ngân Hàng cung 
cấp. Bên Vay có quyền yêu cầu Công Ty Thông Tin Tín Dụng hoặc Ngân Hàng đảm 
bảo tính chính xác của thông tin tín dụng của Bên Vay khi có bằng chứng rõ ràng rằng 
thông tin tín dụng trong hệ thống của Công Ty Thông Tin Tín Dụng là không chính xác 
hoặc không đầy đủ. 

(g) Bên Vay khẳng định rằng mình hiểu và biết rõ rằng: (i) thông tin tín dụng được cung 
cấp bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu 
cá nhân; (ii) thông tin tín dụng gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm đó được thu thập, xử lý 
và lưu trữ trong thời gian tối thiểu năm (5) năm nhằm mục đích tạo lập các sản phẩm 
thông tin tín dụng bởi các phần mềm chuyên dụng của Công Ty Thông Tin Tín Dụng; 
và (ii) mọi đồng ý của Bên Vay tại Hợp Đồng này là dựa trên cơ sở tự nguyện, hiểu 
biết rõ ràng về các quyền của Bên Vay theo các quy định pháp luật có liên quan. 


5 Các quy định khác 
bh Bên Vay đồng ý rằng toàn bộ các khoản thanh toán/hoàn trả được Bên Vay thực hiện theo Hợp 
Đồng này sẽ được thực hiện cho Ngân Hàng bằng nguồn tiền có sẵn và tự do giao dịch trước 
15:00 giờ (giờ Việt Nam) vào ngày đến hạn có liên quan. 
5.2 _ Ngân Hàng được quyền chuyển giao bất kỳ hoặc toàn bộ các quyền và/hoặc lợi ích và/hoặc 
nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng này cho bắt kỳ người và/hoặc tổ chức tài chính nào mà 


Trang 5/8 
VERSION 9/2024 


5.3 


5.4 


5.5 


5.6 


5.7 


Ngân Hàng KASIKORN 
f.#†Eí1 KASIKORNBANK 


Ngân Hàng thấy phù hợp. Ngân Hàng sẽ thông báo cho Bên Vay và các bên có liên quan bằng 
văn bản về việc chuyển giao đó theo quy định của pháp luật. 


Bên Vay không được phép chuyển giao bắt kỳ hoặc toàn bộ các quyền và/hoặc, lợi ích và/hoặc 
nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng này cho bắt kỳ chủ thể nào. 


Trong trường hợp chuyển giao, nếu Bên Vay không đồng ý với việc chuyển giao thì trong. vòng 
15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo chuyển giao của Ngân Hàng, Bên Vay có quyền trả 
nợ trước hạn và không bị tính phí trả nợ trước hạn. Ngân Hàng có nghĩa vụ thông báo chuyển 
giao cho Bên Vay theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Thay đôi Các Điêu Khoản Và Điêu Kiện của Hợp Đông này 

5.3.1. Bên Vay theo đây đồng ý rằng Ngân Hàng có thể thay đổi mức lãi suất, phí dịch vụ và các 
loại phí và phí tổn khác. Ngân Hàng sẽ đăng tải những thay đổi này trên trang web của 
Ngân Hàng và/hoặc thông báo cho Bên Vay về những thay đổi này thông qua SMS hoặc 
địa chỉ thư điện tử (email) nếu có mà Bên Vay đã cung cắp cho Ngân Hàng hoặc kênh 
khác mà Ngân Hàng xét thấy phù hợp. Những thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực vào ngày 
được nêu trong thông báo của Ngân Hàng. Trong phạm vi pháp luật áp dụng cho phép, 
Bên Vay được xem là đã đồng ý với những thay đổi được nêu trong thông báo của Ngân 
Hàng nếu Bên Vay tiếp tục duy trì Khoản Vay với Ngân Hàng sau khi nhận được thông 
báo đó mà không phải đưa ra thông báo về việc đồng ý của mình, dù bằng lời hay dưới 
hình thức văn bản. Trong trường hợp Bên Vay không đồng ý với những thay đổi của 
Ngân Hàng, Bên Vay sẽ phải thanh toán trước hạn toàn bộ số tiền của Khoản Vay chưa 
được thanh toán, các khoản lãi phát sinh, phí trả nợ trước hạn (cùng toàn bộ các phí tổn 
và khoản nợ khác với Ngân Hàng) theo Điều 2.1. 

5.3.2. Những thay đổi ngoài thay đổi được nêu tại Điều 0 trên có thể được thực hiện thông qua 
thỏa thuận bằng văn bản được các bên giao kết. 

5.3.3. Nếu một thay đổi về các điều khoản và điều kiện được luật và/hoặc quy định áp dụng 
quyết định khác đi thì các bên nhất trí thay đổi ngay các điều khoản và điều kiện liên quan 
của Hợp Đồng này nhằm tuân thủ các quy định của luật và/hoặc quy định. 

Bên Vay sẽ chịu hoàn toàn và sẽ bồi hoàn Ngân Hàng đối với bất kì khoản phí, phí tổn và chỉ 

phí liên quan đến Các Tài Liệu Vay Vốn bao gồm nhưng không giới hạn trong thù lao luật sư, 

phí tổn trong việc yêu cầu thanh toán, khởi kiện, tranh tụng và/hoặc việc buộc thanh toán các 
khoản nợ theo Hợp Đồng này. 

Trừ trường hợp pháp luật liên quan có yêu cầu khác, bắt kỳ thông báo nào của Ngân Hàng gửi 

cho Bên Vay theo Hợp Đồng này sẽ được gửi trực tiếp, bằng thư bảo đảm, email, SMS, đến địa 

chỉ hoặc số điện thoại hoặc qua Ứng Dụng K PLUS hoặc các kênh khác quy định bởi Ngân Hàng. 

Thông báo sẽ được xem là đã được gửi đến Bên Vay vào ngày mà Bên Vay nhận được thông 

báo (trong trường hợp gửi trực tiếp), hoặc trong vòng ba (3) Ngày Làm Việc kể từ ngày gửi hoặc 

gửi đến đơn vị chuyển phát nhanh (trong trường hợp gửi bằng thư bảo đảm) hoặc vào ngày mà 
email, SMS được gửi từ hệ thống của Ngân Hàng đến địa chỉ email hoặc số điện thoại của Bên 

Vay, tùy từng trường hợp, bất kể là chúng có được thực sự gửi đến hoặc nhận bởi Bên Vay 

hoặc bất kỳ người nào khác hay không. 

Bất kỳ thông báo nào của Bên Vay được gửi đến Ngân Hàng theo Hợp Đồng này phải được gửi 

trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm hoặc email đến địa chỉ dưới đây của Ngân Hàng. Thông báo 

sẽ được xem là đã được gửi hợp lệ đến Ngân Hàng nếu một người được ủy quyền của Ngân 

Hàng đã nhận được thông báo tại địa chỉ của Ngân Hàng (trong trường hợp gửi trực tiếp hoặc 

gửi bằng thư) hoặc tại thời điểm hệ thống của Ngân Hàng nhận được thành công email (trong 

trường hợp gửi bằng email). 


NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK - Chi nhánh Thành Phó Hồ Chí Minh 
Địa chỉ gửi thông báo: NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK - Chi nhánh 
Thành Phó Hồ Chí Minh 

Tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam 

Bộ phận nhận: Bộ phận nghiệp vụ tín dụng (Cho vay kỹ thuật số) 

Email: KBankLoanSupport_ Vietnam@kasikornbank.com 


Việc Ngân Hàng chậm hoặc không thực hiện bắt kỳ quyền nào của mình theo quy định của pháp 
luật hoặc Hợp Đồng sẽ không được xem là Ngân Hàng từ bỏ quyền đó hoặc chấp thuận bắt kỳ 
vi phạm hợp đồng nào của Bên Vay. 

Phụ thuộc vào quy định tại Điều 5.4 và 5.5 trên, Bên Vay đồng ý rằng bất kỳ thỏa thuận hoặc 
trao đổi thông tin nào giữa Bên Vay và Ngân Hàng có thể được thực hiện thông qua các phương 


Trang 6/8 
VERSION 9/2024 


5.8 
5.9 


5.10 


Ngân Hàng KASIKORN 
f#†Eí1 KASIKORNBANK 


tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn trong Thông Báo Chấp Thuận Của Ngân Hàng, 

thông báo về lãi suất và/hoặc các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến Khoản Vay theo 

Hợp Đồng này. 

Hợp Đồng này được điều chỉnh bởi và được giải thích theo pháp luật Việt Nam. 

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này (bao gồm cả tranh chấp ngoài 

hợp đồng cùng bắt kỳ tranh chấp nào liên quan đến sự tồn tại, tính hiệu lực hoặc chấm dứt của 

Hợp Đồng này hay hậu quả khi Hợp Đồng vô hiệu) sẽ được đưa ra và giải quyết chung thẳm bởi 

tòa án có thẳm quyền của Việt Nam. 

Các bên nhất trí rằng: 

5.10.1 Các Tài Liệu Vay Vốn được lập và giao kết dưới hình thức thông điệp dữ liệu phù hợp 
với quy định của pháp luật Việt Nam thông qua việc sử dụng Ứng Dụng K PLUS hoặc 
ứng dụng/kênh áp dụng khác. 

5.10.2 Hợp Đồng này Hợp Đồng này cùng bắt kỳ các phụ lục, sửa đổi và bổ sung được giao kết 
hoặc thực hiện từ sự tương tác giữa Bên Vay và Ngân Hàng hoặc hệ thống thông tin tự 
động của Ngân Hàng sử dụng thông điệp dữ liệu gắn liền hoặc kết hợp một cách logic 
với Hợp Đồng này (“Chữ Ký Điện Tử”). Bên Vay đồng ý rằng Chữ Ký Điện Tử của Bên 
Vay có thể dưới hình thức chữ ký số, tên đăng nhập, mật khâu (PIN), Mật Khẩu Một Lần 
(OTP), Dịch Vụ Tin Nhắn Ngắn (SMS) hoặc bất kỳ công cụ nào khác bao gồm nhưng 
không giới hạn ở dữ liệu sinh trắc học (ví dụ như dấu vây tay hoặc nhận dạng khuôn mặt) 
mà cho phép Ngân Hàng xác nhận Bên Vay và khẳng định sự chấp thuận của Bên Vay 
đối với Hợp Đồng. Hợp Đồng này được coi là giao kết kể từ thời điểm Ngân Hàng gửi 
Thông Báo Chấp Thuận Của Ngân Hàng cho Bên Vay thông qua email và/hoặc các 
phương tiện khác được Bên Vay sử dụng để đăng nhập vào Ứng Dụng K PLUS hoặc 
ứng dụng/kênh áp dụng khác của Ngân Hàng. Các Tài Liệu Vay Vốn được Bên Vay và 
Ngân Hàng giao kết sử dụng Chữ Ký Điện Tử sẽ được xem tương tự như văn bản gốc 
được ký bằng các chữ ký trực tiếp, hoàn toàn ràng buộc với đầy đủ hiệu lực pháp lý. 
Ngân Hàng có thể sử dụng Các Tài Liệu Vay Vốn được ký kết bằng cách sử dụng Chữ 
Ký Điện Tử làm bằng chứng chứng minh rằng Bên Vay đã tham gia giao dịch vay cũng 
như trong thủ tục tố tụng trên mọi khía cạnh. 


Thay mặt và đại diện cho 


Ngân Hàng Đại Chúng TNHH KASIKORNBANK - Chi Nhánh Thành Phó Hồ Chí Minh 


Chữ ký của Bên Vay 


Trang 7/8 
VERSION 9/2024 


Ngân Hàng KASIKORN 
#®‡E/5 KASIKORNBANK 


Tôi, bên đề nghị cấp tín dụng, đang nộp hồ sơ đề nghị cắp khoản vay tại NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH 
KASIKORNBANK - CHI NHÁNH TP. HỖ CHÍ MINH (“Ngân Hàng” ). Tại đây, tôi xin cam kết rằng mình đã thực 
hiện việc thanh toán trước phục vụ cho mục đích kinh doanh của tôi trước khi nộp hồ sơ vay với Ngân Hàng. 


HÓA ĐƠN/ĐƠN TỰ KÊ KHAI 


và ; Mục đích kinh doanh IưAnH Ngày thanh toán | Bên nhận thanh toán 
¡_|PB13020057676 50.002.333 22/12/2023 pham thi co 
2. |PB13020057676 60.032.100 24/02/2024 pham thi co 
3. |PB13020057676 46.769.200  |24/07/2024 pham thi co 
Tổng | 156.803.633 


Tôi nhất trí và xác nhận rằng mình có thể được yêu cầu phải tải và/hoặc cung cấp các tài liệu cần thiết để phục 


vụ cho đơn đề nghị cắp khoản vay của mình. Ngoài ra, Ngân Hàng có quyền yêu cầu tôi cung cấp bản chính các 


tài liệu hay cung cấp các tài liệu bổ sung mà Ngân Hàng xét thấy cần thiết. 


Đơn này được coi là một phần không tách rời của Đơn Đề Nghị Cấp Tín Dụng và được lập song ngữ tiếng Việt và 
tiếng Anh. Trong trường hợp có bất đồng giữa hai ngôn ngữ thì ngôn ngữ tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. 


Chữ ký của Bên Vay 


Trang 8/8 


VERSION 9/2024 


